TOA GIAm MUC GlAO PHAN HA TINH 

Van Hanh, Thach Trung, TP. Ha TTnh, Ha TTnh 
Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com 
Phone: 0865 165 167 

So 40/2019/T-GM 


Van Hanh, ngay 17 thang 12 nam 2019 

THU' MOT 

Le Dire Maria Me Thien Chua, Quan th'ay Giao phan va Hoi ngo Tat nien 2019 

Kinh gdi: 

Quy cha, Quy Tu sy, Chung sinh, Quy Hoi dong Muc vu cac Giao xir, 
cac Hoi doan va toan the Dan Chua Giao phan Ha Tinh. 


Kmh thira Quy cha va quy ong ba anh chi em, 

Nho an Chua giup, qua sir cau bau cua Me Maria, Giao phan chung ta da trai qua 
mot nam khdi dau tot lanh. 

Nhan ngay le Dire Maria, Me Thien Chua - Bon mang Giao phan va trirac them 
Nam Mdi Canh Ty 2020, toi mong muon Gia dinh Giao phan chung ta trd ve sum 
hop ben nhau de cung Ta an Chua, tri an Me da iru ai thirang doan con cai d Giao 
phan Ha TTnh nay. 

Vay kinh mdi Quy cha, Quy Tu sy, Chung sinh, Quy Hoi dong Muc vu cac Giao xd, 
cac hoi doan va toan the dan Chua tren toan Giao phan ve tham du Thanh le Ta an 
mirng kinh Ddc Maria, Me Thien Chua - Bon mang Giao phan va Hoi ngo Tat nien 
Ky Hqi vao luc 09h00’, ngay 01/01/2020 tai Nha thd Chinh Toa Van Hanh. 

Sau Thanh le, Gia dinh Giao phan chung ta cung chung chia niem vui trong bira 
tiec mirng. 

Nguyen xin Chua, qua ldi bau cd cua Ddc Trinh Nd Maria Me Thien Chua - Bon 
mang cua Giao phan, chuc lanh cho tat ca chung ta. 



* Phaolo Nguydn Thai Hap 





